Nha tho Han Mac Tu 


Suu tam 


Chao mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 


Nha tho Han Mac Tu 


Suu tam 


Nha tho Han Mac Tu 


Thuyén ai dau bén sóng Trang do 
Có chở trăng về kịp tối nay ... 


Đôi dòng tiểu sử 

Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí sinh ngày 22 tháng 
9 năm 1912 tại Lệ Mỹ, Đồng Hới 

Thuở nhỏ ông học trung học ở Huế (1928-1930), làm viên 
chức sở đạc điền ở Quy Nhơn (1932-1933), vào Sài Gòn làm 
báo rồi lại trở về Quy Nhơn (1934-1935). 

Ông mắc bệnh phong từ năm 1937, phải vào nhà thương 
Quy Hòa tháng 9 năm 1940, và rồi mất ở đấy ngày 11 t 
Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó 

Có chở trăng về kịp tối nay ... 


Đôi dòng tiểu sử 

Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí sinh ngày 22 tháng 
9 năm 1912 tại Lệ Mỹ, Đồng Hới. 

Thuở nhỏ ông học trung học ở Huế (1928-1930), làm viên 
chức sở đạc điền ở Quy Nhơn (1932-1933), vào Sài Gòn làm 
báo rồi lại trở về Quy Nhơn (1934-1935). 

Ông mắc bệnh phong từ năm 1937, phải vào nhà thương 
Quy Hòa tháng 9 năm 1940, và rồi mất ở đấy ngày 11 tháng 
11 năm 1940. 

Hàn Mặc Tử bắt đầu làm thơ rất sớm với thể thơ Đường luật 
và bút danh Minh Dué thị, Phong Trần; nổi tiếng vì được cụ 


Phan Bội Châu hoa tho và dé cao. Từ năm 1935 ông đổi bút 
hiệu thành Lệ Thanh, rồi Hàn Mạc Tử, và cuối cùng Hàn Mặc 
Tử. 

Tác phẩm tiêu biểu: các tập thơ Gái Quê (1936, tập thơ duy 
nhất được xuất bản trong sinh thời tác giả), Thơ Điên (hay 
Đau Thương), Thượng Thanh Khí, Cẩm Châu Duyên, Chơi 
Giữa Mùa Trăng... 

Hàn Mặc Tử đem đến cho Thơ Mới một phong cách độc đáo 
và sáng tạo: bên cạnh những tác phẩm bình dị, trong trẻo, 
chan chứa tình quê là các tác phẩm đầy những cảm hứng lạ 
lùng, huyền bí, thậm chí đến điên loạn, phản ảnh trực tiếp 
các cơn bệnh đau đớn dày vò. 


Tháng 11 năm 1940. 

Hàn Mặc Tử bắt đầu làm thơ rất sớm với thể thơ Đường luật 
và bút danh Minh Duệ thị, Phong Trần; nổi tiếng vì được cụ 
Phan Bội Châu họa thơ và đề cao Từ năm 1935 ông đổi bút 
hiệu thành Lệ Thanh, rồi Hàn Mạc Tử, và cuối cùng Hàn Mặc 
Tử. 

Tác phẩm tiêu biểu: các tập thơ Gái Quê (1936, tập thơ duy 
nhất được xuất bản trong sinh thời tác giả), Thơ Điên (hay 
Đau Thương), Thượng Thanh Khí, Cẩm Châu Duyên, Chơi 
Giữa Mùa Trăng... 

Hàn Mặc Tử đem đến cho Thơ Mới một phong cách độc đáo 
và sáng tạo: bên cạnh những tác phẩm bình dị, trong trẻo, 
chan chứa tình quê là các tác phẩm đầy những cảm hứng lạ 
lùng, huyền bí, thậm chí đến điên loạn, phản ảnh trực tiếp 
các cơn bệnh đau đớn dày vò. 


Nguón: http://vnthuquan.net 
Phat hanh: Nguyén Kim Vy. 
Danh may Ct.Ly 

Nguón: Ct.Ly 

Được ban: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 8 tháng 2 năm 2005 


